Akutagawa dựa vào đầu 
để viết Soi Tơ Nhện 


Akutagawa Ryunosuke 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiết bị di động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Muc luc 








Akutagawa Ryunosuke 
Akutagawa dua vào dâu dé viêt Soi To Nhên 
Lạc vào rừng hoa văn hoá 


Sau đây là những ghi chép từ tài liệu đã tìm đọc được, do 
tính tò mò muốn biết Akutagawa Ryunosuke đã lấy chất liệu 
từ đâu để viết tác phẩm Soi tơ nhện. Xin giới thiệu cùng quý 
bạn. ( CVCN có đăng lại bản dịch ở phần cuối bài này - LTS ) 

Akutagawa (1892-1927) xuất hiện trên văn đàn Nhật Bản 
như một hiện tượng hiếm có. Ông bắt đầu nổi tiếng trong 
làng văn với tài năng khai thác, triển khai các đề tài đã xuất 
hiện trong các tác phẩm cổ điển (1) của Nhật Bản và của cả 
các nước khác. Điều này gây ngộ nhận cho một số người là 
ông chỉ làm việc vay mượn. Ông vay mượn nhưng ông cũng 
sáng tạo. Sự vay mượn không chỉ dừng lại ở các câu chuyện 
cổ mà ông còn dùng ngay cả những sáng tác đương thời. 
Ông không chỉ vay mượn một chuyện để viết một chuyện, 
mà trong lắm trường hợp tham khảo nhiều chuyện để viết 
một chuyện (2). Ông đã tài tình gạn lọc nội dung cho đến 
chỗ tinh khiết nhất, thay đổi cấu trúc, bố cục của các câu 
chuyện cũ và với bút pháp thật độc đáo ông đã gây cho độc 
giả những ấn tượng mới, tạo dựng những giá trị vượt thời 
gian, không gian. Nếu lấy năm 1916 làm gốc, năm ông viết 
tác phẩm Cái Mũi (Hana) được đại văn hào Natsume Soseki 
khen ngợi, thì cuộc đời sáng tác của ông chỉ vỏn vẹn có 10 
năm. Thế mà ông đã để lại cho hậu thế một gia tài khá đồ 
sộ với khoảng 300 tác phẩm, trong đó phân nửa là truyện 


ngắn vô cùng phong phú về đề tài, về nội dung, và rất da 
dạng về cách viết (3). Đó cũng là cơ sở để người ta tôn ông 
lên bậc thầy của truyện ngắn. 

Akutagawa viết Sợi tơ nhện cho số khai trương của tạp chí 
Akai Tori (Con Chim Đỏ), tháng 7 năm 1918, thể theo lời yêu 
cầu của nhà văn bậc đàn anh Suzuki Miekichi. Suzuki 
Miekichi, người chủ trương tạp chí, kêu gọi các cây bút 
đương thời sáng tác, cung cấp món ăn tinh thần cho thanh 
thiếu niên, vì lúc bấy giờ ở Nhật bản, các truyện dành cho 
tuổi trẻ phần lớn là truyện thần tiên, truyện cổ tích. 

Phong trào duy tân của Nhật Bản bắt đầu từ năm 1867, năm 
Vua Minh Trị lên ngôi, nhắm tới việc thực hiện phương châm 
"Phú quốc Cường binh" để bảo vệ đất nước của họ khỏi hiểm 
họa xâm lăng của các nước Tây phương đang chạy đua săn 
thuộc địa. Phong trào duy tân, xuyên qua cao trào "Thoát Á 
Nhập Âu", không chỉ dừng lại ở việc du nhập kỹ thuật để 
công nghiệp hóa, mà còn đòi hỏi người Nhật Bản phải thay 
đổi tận gốc rễ -- thay đổi toàn diện, từ cách suy nghĩ đến 
cách sống. Người Nhật đã tích cực mô phỏng và đã thành 
công trong sự nghiệp mô phỏng mọi khía cạnh của văn minh 
tây phương, từ tổ chức chính trị, quân đội, giáo dục, nghệ 
thuật... cho đến cách ăn, cách mặc, cách ăn chơi v.v... triết 
học và văn học tây phương cũng được tích cực dịch ra tiếng 
Nhật. Chỉ trong vòng 25 năm, nước Nhật đã trở nên hùng 
mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự, sánh vai duoc với liệt 
cường. Qua chiến tranh Nhật-Trung (1894-1895) Nhật Bản 
xâu xé Trung Quốc, thôn tính Đài Loan, mười năm sau đánh 
đắm hạm đội Baltic của Nga trong chiến tranh Nhật-Nga 


(1904-1905) ở eo biển Tsushima giữa Kyushu và bán đảo 
Triều tiên và tiếp theo đó thôn tính cả Triều Tiên (1910) (4). 
Xã hội Nhật Bản vào thời của Akutagawa không còn là buổi 
giao thời khi cái cũ trì trệ cái mới, nhưng đã nghiêng hän về 
phía thắng thế của văn minh tây phương. 

Những giá trị đạo đức đồng phương dựa trên sự hài hòa giữa 
cá nhân và cộng đồng không còn là trọng tâm của sinh hoạt 
hàng ngày, ngược lại lợi ích cá nhân được đề cao. Và một khi 
toàn xã hội chuyển mình nghiêng về hướng khuyến khích, 
cổ võ, tạo điều kiện thuận tiện cho cá nhân phát triển tài 
năng riêng, đề cao mục đích sống là đạt cho được giàu sang, 
danh vọng, địa vị cá nhân, thì yếu tố ích kỷ trong đời sống 
mới càng ngày càng đậm màu. 

Là một nhà văn, đồng thời là một thành phần trí thức ưu tú 
của Nhật bản (tốt nghiệp Đông Kinh Đế quốc Đại học (nay là 
Đại Học Đông Kinh), đại học tiêu biểu cho đỉnh cao tột bực 
của học vấn thời bấy giờ), Akutagawa không khỏi không 
cảm nhận những mâu thuẫn tinh thần, đạo đức trong xã hội, 
do đó khi viết câu chuyện ngắn này cho thanh thiếu niên, 
chắc chắn ông đã cố ý gói ghém một lời răn. 

Soi tơ nhện tuy viết cho thanh thiếu niên, nhưng cũng là 
một tác phẩm được mọi lứa tuổi yêu chuộng, tìm đọc. Giá trị 
văn chương và nội dung triết lý của nó đã thăng hoa, trở 
thành một tuyệt tác không những của Akutagawa, của văn 
học Nhật bản, mà là của cả kho tàng văn học thế giới. 

& 

Xuất xứ của Sợi tơ nhện 

Nội dung câu chuyện Sợi tơ nhện tuy chỉ gói ghém một lời 


răn rất don giản về tính ích kỷ, nhưng cấu kết câu chuyện 
được xây dựng trên cơ sở triết lý Nhân Quả của Phật giáo, 
những gì đang diễn ra trước mắt vừa là quả của nghiệp 
chướng trước đó, vừa là nhân của những gì sẽ xảy ra trong 
tương lai, hay cực đoan hơn, sắp xảy ra ngay sau đó. Thiện 
dẫn ta đến thiện, ác chuốc lấy ác. Một việc thiện dù nhỏ, tự 
nó là mầm mống, là hạt nhân dẫn đến cứu độ, dẫn đến siêu 
thoát. Nghiệp ác đưa con người đến khổ ải, đọa đày, huỷ 
diệt. 

& 

Rõ ràng đây là một câu chuyện Phật giáo, thế mà không một 
nhà nghiên cứu hay bình luận văn học nào có thể tìm ra 
điển tích tương tự trong kho tàng sách vở của Nhật bản. 
Người ta cũng không tìm ra nó trong thư tịch của Trung Hoa 
hay Ấn độ. 

Người ta quay sang lùng kiếm kho tàng văn học tây phương. 
Và chính ở đây người ta tìm ra được hai tác phẩm có thể trở 
thành lời giải cho xuất xứ của Soi tơ nhện. 

Giả thuyết thứ nhất là câu chuyện Cây hành tây, một câu 
chuyện được truyền tụng trong dân gian của nước Nga có bố 
cục và nội dung rất giống Sợi tơ nhện. Ông Yoshida Seiichi 
(5) trong bài bình giảng phụ chú cuối tập truyện Sợi tơ nhện, 
đã dẫn chứng câu chuyện Cây hành tây này từ tác phẩm 
Anh em Nhà Karamazov (1881) của Dostoevski (1821-1881) 
qua bản dịch tiếng Nhật của Yonekawa Masao như sau: 

& 

"Ngày xửa ngày xưa, có một bà già xấu bụng. Hồi còn sống 
bà không làm một điều tốt nào cả. Khi chết, bà ta rớt xuống 


dia ngục, bị Sa tăng túm, liệng ngay vào ao lửa. Lúc ấy thiên 
thần phù hộ cho bà, lặng lé cố tìm kiểm xem trong suốt cuộc 
đời, bà có làm điều gì tốt không, để bạch cùng Thượng Đế. 
Một lúc sau thiên thần mới nhớ ra được một chuyện, bèn 
ngước lên bạch ngay với Thượng Dé rằng, ngày xưa có lần 
bà ta đã nhổ một cây hành tây, thí cho một người đàn bà ăn 
mày nghèo đói. Thượng đế phán, hãy đi nhổ một cây hành 
tây, thòng xuống dưới ao, đưa cho bà ta nắm lấy mà cứu bà 
ta lên, nếu đầu đuôi thông suốt, kéo bà ta ra khỏi được ao 
lửa thì cho bà ta lên Thiên đàng, nếu cây hành tây nửa 
chừng bị đứt, thì phải bỏ bà ta ở đấy. Thiên thần liền chạy 
đến chỗ bà lão, chìa cây hành tây cho bà và bảo bà hãy 
nắm chặt lấy nó, xong cẩn thận kéo cây hành tây lên từ từ. 
Và, đúng vào lúc thiên thần gần như kéo bà lão lên khỏi mặt 
ao thì những cô hồn khác dưới ao cũng vừa nhận ra là bà lão 
đang được kéo lên, bèn hùa nhau chụp lấy cây hành tây, 
mong được kéo lên theo. Bà già vốn là một người xấu bụng, 
liền co cằng đạp mọi người xung quanh vừa la ó, chỉ có mình 
tao mới được lên thôi, chứ bọn bây đâu được. Ngay lúc bà ta 
vừa nói xong thì cây hành tây bỗng bị gẫy ngang. Và bà già 
rớt xuống ao lửa trở lại, mãi tới bây giờ vẫn còn bị lửa thiêu, 
thiên thần đành gạt nước mắt, bỏ đi." 

& 

Quả thật câu chuyện này có bố cục và chỉ tiết giống hệt câu 
chuyện Soi tơ nhện, một đối một. Cây hành tây có nhân vật 
chính là bà già xấu bụng thì Sợi tơ nhện có tên cướp độc ác. 
Cây hành tây có ao lửa thì Sợi tơ nhện có ao máu, Cây hành 
tây có Thượng dé, Soi tơ nhện có Phật Thích Ca. Thiên thần 


chìa Cây hành tây cho bà già, Đức Phật thòng sợi to nhện 
xuống cho Kandata. Cô hồn trong Cây hành tây hùa nhau 
níu cây hành tây thì cô hồn trong Sợi tơ nhện đeo theo sợi tơ 
nhện. Cả hai phương tiện cứu độ ấy đều đứt phựt viø hành 
động ích kỷ muốn chiếm đoạt sự cứu độ cho riêng mình, 
ruồng rẫy những người cùng cảnh ngộ. Một sự trùng hợp 
ghê rợn là cả hai có kết thúc hoàn toàn giống nhau: bà già 
xấu bụng và tên cường đạo cùng rớt trở lại địa ngục, vì hành 
động bất nhân xuất phát từ tâm địa ích kỷ của miønh. 

Một lý do khác khiến người ta nghĩ Akutagawa đã vay mượn 
câu chuyện Cây hành tây để viết Sợi tơ nhện có lẽ là vì ông 
giỏi tiếng Anh, rất sành sỏi văn học tây phương (ở đại học, 
ông theo học ban Văn chương Anh và sau khi tốt nghiệp làm 
giáo sư dạy Anh văn). Người ta suy diễn là tất nhiên ông đã 
đọc tác phẩm Anh em Nhà Karamazov. 

Nhưng chỉ với chứng ấy nội dung mà kết luận rằng Cây hành 
tây là xuất xứ của Sợi tơ nhện thì chưa đủ tính thuyết phục. 
& 

Yoshida Seiichi (5) Miyoshi Yukio (6) Donald Keene (7) cùng 
đề cập đến một giải đáp thứ hai. Riêng ông Yoshida đã cho 
biết ông Yamaguchi Seiichi mới là người đã trưng bằng cớ 
xác định được xuất xứ thực thụ của Soi tơ nhện. Yamaguchi 
đã dẫn chứng tác phẩm Karma (Nghiệp chướng) (8 & 9) do 
Paul Carus viết vào năm 1894 và được đăng thành nhiều kỳ 
trên Tạp chí The Open Court phát hành ở Chicago, tạp chí 
này do chính Paul Carus làm chủ nhiệm. Karma là tập hợp 8 
câu chuyện chung quanh chuyến đi của một người phú 
thương buôn bán vàng ngọc. Trọng tâm tác phẩm là chuyện 


thứ 5, The Spider Web. 

Nhà xuất bản The Open Court đã đặt cho nhà sách 
Hasegawa ở Tokyo in nguyên bản tiếng Anh cộng thêm một 
số tranh màu, đóng thành sách, vón ven chỉ có 24 trang vào 
tháng 12 năm 1895. Cuốn sách này bán chạy đến nổi nó 
được tái bản đến ba lần. Và ba năm sau, vào tháng 9 năm 
1898 thì cũng nhà sách ấy in thêm bản tiếng Nhật do ông 
Suzuki Daisetsu (1870-1966) dịch. Ông Suzuki trước đó một 
năm đã được một tổ chức Phật giáo ở Nhật biệt phái sang 
Mỹ giúp việc cho Paul Carus (10). Ông Suzuki Daisetsu đã 
dịch thoát cái tựa Karma (Nghiệp Chướng) ra tiếng Nhật 
thành Inga no oguruma (Bánh xe Nhân Quả) và dịch thoát 
cả cái tựa của The Spider Web (Mạng nhện) thành Kumo no 
ito hay Soi tơ nhện (11). 

Câu chuyện The Spider Web (Mạng nhện) bắt đầu với cảnh 
tên tướng cướp Mahâduta đang hấp hối trong vòng tay của 
nhà Sư, hắn lo sợ sẽ rớt xuống âm ty, vĩnh viễn không được 
cứu độ. Nghe lời than của tên cướp, nhà Sư từ tốn kể câu 
chuyện của Kandata dưới âm phủ, và qua câu chuyện đó đã 
cải huấn được tên cướp trước lúc hắn nhắm mắt. 

Như thế rõ ràng là Akutagawa không những đã lấy nguyên 
văn cái tựa Sợi tơ nhện của bản dịch mà còn dùng nguyên 
cả tên của tên cướp Kandata trong nguyên tác. Ngay cái tên 
Kandata, khi viết dưới dạng chữ Hán, Akutagawa dùng 
nguyên văn chữ Hán trong bản dịch của ông Suzuki 
Daisetsu. Ba chữ Hán này khi đọc ra âm Việt Nam sẽ là Kiền 
Đà Đa. 

& 


Xem như thế, ở đây chi còn lại một nghi vấn là, vậy thì 
Akutagawa đã lấy Soi tơ nhện qua việc đọc thẳng nguyên 
tác tiếng Anh của Paul Carus hay qua việc đọc bản dịch 
tiếng Nhật của Suzuki Daisetsu? Không ai có thể thay thế 
Akutagawa để trả lời nghi vấn này một cách dứt khoát, 
nhưng dựa trên tên tác phẩm là Sợi tơ nhện (tựa do Suzuki 
đã dịch thoát) và tên nhân vật chính Kandata (viết bằng chữ 
Hán là Kiền Đà Da), đúng y tên chữ Hán do Suzuki sử dụng 
trong bản dịch, chúng ta có thể đi đến kết luận mà không sợ 
sai lầm là Akutagawa đã lấy câu chuyện này từ bản dịch của 
ông Suzuki. Và thêm vào đấy rất có thể Akutagawa đã đọc 
câu chuyện Cây hành tây trong tác phẩm Anh em nhà 
Karamazov và tham khảo nó để xây dựng cấu trúc tác phẩm 
Soi tơ nhện của mình. 

Tính sáng tạo của Akutagawa xuyên qua việc vay mượn 
Mặc dù Akutagawa đã vay mượn hầu như toàn bộ nội dung 
bàn dịch của ông Suzuki Daisetsu, cả cái tựa lẫn cái tên của 
nhân vật chính, nhưng Akutagawa đã lồng vào đó những 
sáng tạo của riêng ông. 

Như đã trình bày ở trên, The Spider Web chỉ là một phần của 
tác phẩm Karma, là câu chuyện thứ 5 trong 8 câu chuyện 
xoay xung quanh chuyến đi của một người phú thương buôn 
bán vàng ngọc. Trong đó tên cướp Mahâduta thật ra ban đầu 
chỉ là tên hộ vệ lực lưỡng, sẵn sàng thi hành tất cả những gì 
người chủ ra lệnh. Thế mà cuối cùng hắn bị người chủ nghi 
oan là đã ăn cắp túi tiền, bị chủ giao cho lính, và bị đánh 
đập tra tấn. Hắn trốn vô núi đi theo một đám cướp, và trở 
thành thủ lãnh. Về sau hắn chận đánh chuyến đi giao hàng 


của người phú thương rồi cướp hết vàng ngọc của người chủ 
cũ, nhưng hắn lại không chia cho bọn em út mà đem đi giấu. 
Viø thế hắn bị bọn em út làm phản, một lần nữa lại bị đánh 
đập tàn nhẫn... may được nhà Sư phát giác và săn sóc. Để 
cải huấn hắn, nhà Sư kể câu chuyện của Kandata, một tên 
đạo tặc suốt đời chỉ chuyên đi ăn cướp, giết người không 
gớm tay, duy nhờ làm được một điều thiện là không nỡ giậm 
chết con nhện bò bên vệ đường, nên được Đức Phật phát 
hiện, nhủ lòng từ bi sai con nhện trên Niết bàn xuống cứu, 
và chính Đức Phật dặn Kandata rằng hắn chỉ có thể thật sự 
được cứu độ nếu bỏ được cái bản ngã ích kỷ... Nhưng khi 
Kandata nắm sợi tơ nhện leo lên, ra khỏi được âm ty thì hắn 
lại chiếm đoạt sợi tơ cho riêng hắn, ruồng rẫy không cho 
những tội nhân cùng cảnh ngộ, cũng muốn thoát khỏi âm ty, 
hàng hàng lớp lớp đang cố đeo lấy sợi tơ, leo lên theo với 
hắn. Và ngay khi hắn mở miệng xua đuổi, ruồng rẫy kẻ 
khác, sợi tơ đứt phựt và hắn lộn đầu trở xuống âm ty. 

Xem như thế, câu chuyện The Spider Web là một câu 
chuyện nhuốm đầy màu sắc tôn giáo, trong đó có đoạn tả 
cảnh hào quang Đức Phật rọi xuống âm ty, cảnh Đức Phật 
trực tiếp răn Kandata phải thật lòng diệt dục mới có thể thực 
sự được cứu độ. Có cả lời giải thích về sợi tơ nhện tuy mong 
manh, nhưng là sợi dây cứu độ chúng sinh, càng nhiều người 
bám vào, nó càng chắc ra. Rõ ràng đây là một câu chuyện 
tôn giáo mang chủ đích muốn chứng minh luận thuyết của 
tôn giáo ấy. Đọc tác phẩm The Spider Web, người đọc không 
khỏi không mang ấn tượng là đang đọc một bài thuyết pháp, 
hay nhẹ hơn, một câu chuyện ngụ ngôn của tôn giáo. 


Trong khi đó độc giả doc Soi tơ nhện mang cảm tưởng đang 
thưởng thức một sáng tác văn chương và tự mình khám phá 
ra bài học ẩn dụ trong áng văn. Akutagawa đã táo bạo 
nhưng cũng rất tài tình dám lấy thẳng mắt Phật để kể 
chuyện. Và cái độc đáo của ông là ông đã kể một câu 
chuyện đọa đày dưới Âm ty trong cảnh tỉnh khiết của Niết 
Bàn. 

Ta hãy nghe ông bắt đầu: 

& 

"Đây là câu chuyện xảy ra trên Cực Lạc. Một bữa nọ, Đức 
Phật lững thững đi dạo bên hồ sen. Những đóa sen trong hồ 
nở trắng toát, đẹp như ngọc. Từ giữa nhụy vàng một hương 
thơm ngào ngạt khó tả, ngan ngát tỏa ra khắp miền. Xin 
thưa trên Cực Lạc lúc đó đúng vào buổi sáng". 

& 

Và ta nghe ông chấm dứt câu chuyện: 

& 

"Thế nhưng, trên Cực Lạc sen trong hồ vẫn nở như không có 
chuyện gì xảy ra. Những đóa sen trắng như ngọc đài hoa lay 
nhẹ bên chân Phật. Từ giữa nhụy vàng ngào ngạt một hương 
thơm khó tả, ngan ngát tỏa ra khắp miền. Xin thưa, lúc đó 
trên Cực Lạc đã gần đến đúng ngọ". 

Câu chuyện bắt đầu trên Cực Lạc và chấm dứt cũng trên 
Cực Lạc. Ông đã dựng hai cảnh có thứ nguyên hoàn toàn đối 
nghịch nhau, hai thái cực Cực Lạc và Âm ty ngay trong cùng 
một màn, diễn ra ngay trước mắt người đọc. Ông dàn cảnh 
Đức Phật xuất hiện lững thững đi dạo bên hô sen trong 
hương thơm ngan ngát trên Cực Lạc và xác định "dưới hồ 


sen là đáy địa ngục" để hợp lý hóa tất cả những diễn biến 
sau đó dưới âm ty qua mắt Phật. Nhưng ông đã dừng lại ở 
vai người kể truyện, không thêm thắt các chi tiết mầu 
nhiệm, hoang đường tôn giáo như ta thấy trong tác phẩm 
Karma. Chỉ vào đoạn chót ông mới cho một lời giải về cái 
buồn của Đức Phật: 

"Vì cái tâm không có một chút từ bi, chỉ muốn một mình 
thoát khỏi địa ngục mà Kandata đã bị quả báo rớt trở lại địa 
ngục, dưới mắt Phật, là cả một điều bi đát thảm thương". 
Toàn bộ áng văn tuy ngắn ngủn, nhưng nó đã làm cho người 
đọc rộn ràng với nhiều đoạn tả cảnh vô cùng linh động. Ông 
đã dồn dập vẽ những chỉ tiết đối nghịch nhau, những cái xáo 
động dưới âm ty diễn ra trong bối cảnh thanh tĩnh của Niết 
Bàn. Cực Lạc trong sáng, tươi mát, thanh tịnh, tinh khiết. Âm 
phủ u tối, đọa đày, huyên náo, ghê rợn. 

Akutagawa đã sắp xếp những diễn biến một cách rất tinh tế, 
tạo căng thẳng cho người đọc trong suốt câu chuyện. Câu 
chuyện kết thúc với cảnh Kandata lộn đầu rơi như một con 
vụ, trở lại âm ty, và người ta chỉ thấy còn lại một sợi tơ cụt 
ngủn óng ánh. Nhưng lúc đó cũng lại là lúc Niết Bàn đang ở 
trong vùng ánh sáng giữa trưa, sen trong hồ vẫn nở, hương 
sen vẫn ngào ngạt. Niết Bàn không dao động. 

Tác giả đã lược bỏ các chi tiết thuyết pháp tôn giáo của 
nguyên tác, không lồng vào tác phẩm của mình một ý kiến, 
một lời răn nào, nhường quyền phán xét cho độc giả, dù đó 
là thanh thiếu niên. Điều này càng làm tăng giá trị cho áng 
văn. 

Lạc bước vào rừng hoa văn hóa 


Khi đọc phần bình giảng của ông Yoshida Seiichi viết về xuất 
xứ của tác phẩm, tôi tò mò muốn kiểm chứng chi tiết về tác 
phẩm Karma của hơn một thế kỷ trước, và tôi lạc bước vào 
rừng hoa văn hóa. Sau đây là những chi tiết chung quanh 
tác phẩm Karma và hai nhân vật Paul Carus, Suzuki 
Daisetsu. 

Paul Carus (1852-1919), là một triết gia người Đức sinh sống 
ở Chicago. Ông là người đi tiền phong trong việc giới thiệu 
triết học Phật giáo vào nước Mỹ. Suốt từ năm 1887 cho đến 
lúc tạ thế, ông làm chủ biên hai tạp chí The Open Court và 
The Monist, cả hai đều do nhà xuất bản The Open Court 
phát hành. 

Ngay sau khi tác phẩm Karma được đăng lần đầu tiên trên 
tạp chí The Open Court, nhà xuất bản đã nhận được thư của 
một số dịch giả từ nhiều quốc gia, Nhật, Đức, Pháp và Nga 
gửi đến xin phép dịch. Trong đó bản tiếng Nga là do đại văn 
hào (Bá tước) Lev N. Tolstoi (1828-1910) dịch. Cũng như 
nguyên tác ở Mỹ, các bản dịch ở các nước khác cũng chỉ 
được đăng trên tạp chí chia thành nhiều kỳ. Duy chỉ có bản 
tiếng Anh in ở Nhật, và bản dịch ra tiếng Nhật của ông 
Suzuki, do nhà sách Hasegawa ấn hành ở Nhật là 2 bản 
được in thành sách trước nhất. 

Sau đó ở Pháp có người dịch bản tiếng Nga của Tolstoi ra 
tiếng Pháp. Bản dịch này do nhà xuất bản Société d? 
éditions littéraires et artistiques phát hành và tự tiện ghi 
Tolstoi là tác giả. Bản tiếng Pháp này lại được dịch sang 
tiếng Đức. Từ đó Âu châu chỉ biết đó như là một tác phẩm 
do chính Tolstoi sáng tác. Trớ trêu thay, tác phẩm này được 


dịch trở lại tiếng Anh, và được đăng trong The International 
Magazine cũng ở Chicago. Một ngẩu nhiên rất lý thú, trụ sở 
của Tạp chí này lại nằm ngay trong cùng một khu phố với 
nhà xuất bản The Open Court. Chính vì lý do địa lý này, nhà 
xuất bản The Open Court khám phá ra dữ kiện mạo nhận 
kia. Paul Carus viết thư khiếu nại Tolstoi và sau đó Tolstoi 
phải viết thư thanh minh, nay được sử dụng làm Lời tựa cho 
quyển sách Karma/Nirvana do nhà xuất bản The Open Court 
phát hành. Xin trích dịch một phần của lời tựa này (9) như 
sau: 

*Một chân lý mà ngày nay đã bị lu mờ là mỗi chúng ta chỉ 
tránh được điều ác và làm được điều thiện là do nỗ lực riêng 
của từng cá nhân, ngoài ra không có cách nào khác, tác 
phẩm này đã nói lên dược điều đó một cách vô cùng rõ rệt. 
Lời dẫn giải trong tác phẩm thật ý nhị vì nó chứng minh rằng 
cá nhân chỉ thực sự có hạnh phúc khi những người chung 
quanh cũng được hạnh phúc. Ngay khi tên cường đạo trốn 
khỏi được địa ngục, chỉ nghĩ đến hạnh phúc vị kỷ, lập tức 
hạnh phúc của hắn chấm dứt ở đó và hắn đã rơi trở lại bể 
trầm luân như cũ... 

Tôi đã đọc câu chuyện này cho trẻ em nghe và chúng nó rất 
thích. Và trong hàng người lớn, câu chuyện này sẽ giúp ta 
trực diện với những vấn đề quan trọng nhất trong cuộc 
sống. Và theo tôi đây là một câu chuyện tuyệt diệu mà tôi 
muốn giới thiệu với mọi người... 

Chỉ đến khi nhận được thư (của Paul Carus) tôi mới biết tác 
phẩm Karma đang lưu hành mang tên tôi là tác giả, và tôi 
rất lấy làm tiếc -- không phải chỉ ở chỗ một chuyện sai lầm 


như thế mà cứ để tràn lan không có ai lên tiếng cải chính, 
nhưng còn ở chỗ tại sao lại có thể có một chuyện sai trái 
như thế, vì tôi sẽ vô cùng hân hạnh nếu được diễm phúc là 
tác giả của sáng tác này. Đây là tinh hoa trí tuệ của cả một 
quốc gia và cần được truyền bá cho toàn thể nhân loại nhu 
các tác phẩm Odyssey, Cuộc đời của Joseph, và Thích Ca 
Mâu Ni. 

Lev N. Tolstoi 

& 

Suzuki Daisetsu là một nhà Phật học nổi tiếng của Nhật Bản, 
nhất là về Thiền. Ông tên thật là Suzuki Teitaro. làm việc ở 
văn phòng của P. Carus trong mười năm ròng, là người cộng 
sự đắc lực của P. Carus trong việc giới thiệu Phật giáo ở Mỹ. 
Tên ông cũng rất quen thuộc trong giới nghiên cứu Phật giáo 
của Việt Nam và của Trung quốc. 

Những suy nghĩ thay lời kết 

Hơn một trăm năm trước Paul Carus đã sưu tâm từ đâu đó 
trong kho tàng văn hóa Ấn độ để viết tác phẩm Karma. Lev 
N. Tolstoi đã đánh giá nó như là tinh hoa, là kết tinh trí tuệ 
của cả một dân tộc, đặt nó đứng ngang hàng với tác phẩm 
Odyssey v.v... 

Chúng ta thử đọc lại lời nhận xét của Tolstoi: 

".,, cá nhân chỉ thực sự có hạnh phúc khi những người chung 
quanh cũng được hạnh phúc... " 

Chúng ta thử đổi chữ "cá nhân" thành chữ "quốc gia" chữ 
"người" thành chữ "nước" rồi thử đọc lại nó một lần nữa: 

".., quốc gia chỉ thực sự có hạnh phúc khi những nước chung 
quanh cũng được hạnh phúc... " 


chúng ta càng thấy thấm thía lời nhận xét của Tolstoi về tính 
bất biến của bài học ẩn dụ trong tác phẩm Soi tơ nhện, một 
bài học vượt biên giới cá nhân, thời gian và không gian, 
nghiệm đúng cả cho liên hệ giữa các dân tộc. 

Ngoài ra, còn có bản dịch Kiện Đạt Đa ích kỷ của Diệu Hạnh 
Giao Trinh. Đây là một bản dịch từ tiếng Trung Hoa ra tiếng 
Việt, nhưng không thấy bản dịch chua xuất xứ và năm tháng 
của sáng tác. Nội dung và diễn tiến câu chuyện hoàn toàn 
giống tác phẩm Soi tơ nhện của Akutagawa. 

Đáng tiếc là công việc tìm nguồn chưa đến đích của nó. Paul 
Carus lấy câu chuyện này từ đâu? không thấy ông nói đến. 
Tôi sẽ tiếp tục đi tiøm câu trả lời cho câu hỏi này và rất 
mong bạn đọc tham gia việc tìm kiếm này để làm giàu cho 
trí tuệ của người Việt nói riêng và của thế giới nói chung. 
Cuối cùng tôi xin cảm ơn các Anh Đinh văn Thạnh, Trần đình 
Tưởng và Nguyễn Nam Trân đã cung cấp tài liệu tham khảo, 
và nhất là các Anh Việt Châu, Tôn thất Phương, Nguyễn Nam 
Trân đã góp nhiều ý kiến giúp hoàn thiện bài viết này. 

& 

Tokyo, Hino 12-2004 

Tài liệu tham khảo 

1. Bình giảng về Akutagawa Ryunosuke, Inoue Yasushi 

2. Akutagawa Ryunosuke từ A đến R, Nguyễn Nam Trân, 
e-Văn. 

3. History of Japanese Literature, Kato Shuichi, Vol.3. 

Lịch sử Nhật bản, Vĩnh Sính 

Bình giảng về Akutagawa Ryunosuke, Yoshida Seichi 
Bình giảng về Akutagawa Ryunosuke, Miyoshi Yukio 


SES RE 


7. A History of Japanese Literature, Donald Keene, Vol.3 
8. Karma, The Story of Buddhist Ethics, Paul Carus 
9.  Karma/Nirvana, Two Buddhist Tales, Paul Carus. 
10. Watakushi no rirekisho, Suzuki Daisetsu 
11. Suzuki Daisetsu Toàn Tập, Vol. 26. 
& 

Soi Tơ Nhên 
Tác giả : Akutagawa Ryunosuke 
Người dịch : Đinh văn Phước 
Tác giả : 
Akutagawa Ryunosuke sinh năm 1892 (Meiji/Minh Trị năm 
thứ 25) ở Irifune-cho, Kyobashi-ku, Tokyo bây giờ đổi thành 
Chuo-ku. Cha có nông trại nuôi bò để lấy sữa. Lúc mới đầy 
bảy tháng thì mẹ phát cuồng, nên được thân quyến bên 
ngoại, gia đình người Anh của mẹ nhận về nuôi. Năm lên 10 
thì mẹ ruột mất trong bệnh viện người điên. Năm 12 tuổi 
mới chính thức lấy họ ngoại là Akutagawa. Ông mất năm 
1927. 
Vào được Đông Kinh Đế Quốc Đại học nay là Đông Kinh Đại 
học (Tokyo Daigaku), Ông cùng với bạn học là Kikuchi Kan, 
Kumei Masao những cây bút nổi tiếng đương thời tích cực 
hợp tác lập văn đàn và sáng tác. Năm 1916 Ông viết truyện 
ngắn Hana (Cái Mũi), được đại văn hào Natsume Soseki 
khen không tiếc lời, tháng 9 cùng năm sáng tác truyện 
Imogayu (Cháo khoai). Năm sau đó 1917, Ông cho in tập 
Rashomon (La Sinh Môn) gom góp một số truyện ngắn nổi 
tiếng, tự đó tạo được một chỗ đứng riêng trong văn đàn 
Nhật bản. Ông là một trong những cây bút đại diện cho văn 


học Nhật thời đại Taisho (Đại Chính). Ngày nay một giải 
thưởng văn chương rất có uy tín mang tên Ông, phát hàng 
năm cho cây bút nào với sáng tác có giá trị văn học cao. 

Tác phẩm Sợi tơ nhện được sáng tác vào năm 1918 cho tạp 
chí Văn Nghệ Thanh thiếu niên Akai Tori (Con Chim đỏ). 
Trong những năm tiếp theo Ông rất tích cực sáng tác truyện 
ngắn cho Thanh thiếu niên chẳng hạn như Majutsu (Áo thuật 
1919), Toshishun (Đỗ tử Xuân 1920)., Torokko (Chiếc xe 
goòng 1922) , Sennin (Ông tiên 1922) v.v... 

1 

Xin kể, đây là câu chuyện xảy ra trên Cực Lạc. Một bữa nọ, 
Đức Thích Ca một mình lững thững đi dạo bên hồ sen. 
Những đóa sen trong hồ nở trắng toát, đẹp như ngọc. Từ 
giữa nhụy vàng một hương thơm ngào ngạt khó tả, ngan 
ngát tỏa ra khắp miền. 

Xin thưa, trên Cực Lạc lúc đó đúng vào buổi sáng. 

Đức Thích Ca dừng lại bên cạnh hổ sen. Xuyên qua giữa 
những lá sen phủ khắp mặt hồ, Đức Phật chợt đưa mắt nhìn 
xuống dưới. 

Xin thưa, bên dưới hô sen lại chính là đáy của địa ngục. 
Nước hồ trong vắt như thủy tinh. Đây là sông Tam Đồ, đấy là 
những hòn núi đầy kim. Cảnh tượng ở dưới trông rõ mồn một 
như được soi gương. 

Dưới địa ngục, cảnh gã Kandata cùng với các tội nhân khác 
đang quan quai rên siết, lọt vào mắt Phật. 

Tên Kandata này là một tên trùm trộm cướp. Cả đời, y làm 
đủ chuyện độc ác, cướp của, đốt nhà, giết người không gớm 
tay. Duy chỉ một lần, y cũng làm được một việc thiện. Vâng, 


đó là chuyện vào một buổi nọ, tên ác ôn này đang di trong 
rừng sâu, bỗng y thấy một con nhện bò bên vệ đường. 

Y liền giở chân lên định dẫm chết con nhện, nhưng y nghĩ 
"Không, không, nó tuy chỉ là một con vật nhỏ bé, nhưng nó 
cũng có một sinh mệnh, nỡ nào ta lại giết đi, như thế thì tội 
nghiệp cho nó quá". Nghĩ vậy y bèn thôi, không giết con 
nhện. 

Đức Thích Ca nhìn cảnh địa ngục, nhớ lại chuyện tha không 
dậm chết con nhện của tên Kandata. Để ứng báo cho cái 
việc thiện ấy của y, Đức Phật nghĩ nếu đuợc thì cũng muốn 
cứu vớt tên này ra khỏi cảnh địa ngục. May thay lúc ấy, Đức 
Phật nhìn bên cạnh, thấy trên một lá sen xanh như cẩm 
thạch, một con nhện trên Cực Lạc đang giăng tơ, những 
đường tơ óng ánh, đẹp như bạc. 

Đức Phật bèn vươn tay nhẹ vớt một sợi tơ nhện và xuyên 
qua giữa những đóa hoa sen trắng như ngọc, buông thẳng 
tuốt xuống địa ngục. 

2 

Xin thưa, dưới địa ngục, tên Kandata cùng với những tội 
nhân khác đang lặn hụp trong ao máu, lúc nổi lúc chìm. 

Mà tứ bề thì tối mịt. Trong cái cõi âm u ấy, nếu đâu đó có cái 
gì hiện ra, thì đó lại chính là những mũi kim nhọn hoắt của 
các hòn núi đầy kim dưới địa ngục, lóe ánh sáng trông thật 
là khủng khiếp, ghê rợn. Hơn thế, cả vùng lặng ngắt như 
nằm trong huyệt mộ, chốc chốc chỉ nghe thấy vọng tiếng 
thở dài khe khẽ của các tội nhân. 

Xin thưa, ai mà đã sa xuống dưới địa ngục này, thì phải chịu 
đủ thứ cực hình đau đớn, còn sức đâu nữa để mà khóc thành 


tiếng. 

Cho nên dù lúc sinh tiền Kandata là tên cường đạo, thì nay 
giỏi lắm cũng chỉ giãy giụa, sặc sụa trong ao máu không 
khác gì một con ếch sắp chết mà thôi. 

Nhưng xin thưa, trong lúc lặn hụp ấy, Kandata bất giác 
ngước mặt nhìn trời. Ô kìa trong cái cõi u minh tối mịt, xa tít 
từ trên trời cao, một sợi tơ nhện màu bạc như một tia sáng, 
lóng lánh thật mỏng, len lén buông xuống nhè nhẹ như 
không muốn cho ai hay, ngay trên đầu của mình. 

Khi Kandata nhận ra điều này thì trong bụng mở cờ. Nếu 
bám được sợi tơ nhện này mà leo miết lên thì chắc có lẽ sẽ 
thoát được địa ngục. 

Ơ này, không biết chừng có thể vào được cả chốn Cực Lạc. 
Như vậy thì từ nay khỏi bị đuổi trèo lên núi đầy kim nhọn, 
hết phải bị bắt lặn hụp trong ao máu nữa. 

Nghĩ vậy, Kandata liền đưa hai tay níu chặt lấy sợi tơ nhện 
và cố hết sức mà leo lên, lên cao hơn. 

Xin thưa, y vốn là tên cường đạo, nên chuyện như vầy thì 
xưa nay y đã từng quen thuộc. 

Nhưng xin thưa, khoảng cách giữa địa ngục và Cực Lạc thì 
xa đến hàng ngàn van dậm, dù có muốn gấp cũng chäng dễ 
gì mà có thể thoát ngay được. Kandata ra sức leo một mạch 
thì thấm mệt, kiệt sức, không tài nào leo nổi nữa, dù chỉ một 
gang. 

Không cách nào hơn, Kandata đành đeo cứng sợi tơ ở giữa 
chừng, định nghỉ một lát để lấy lại sức. Y đưa mắt nhìn 
xuống phía dưới xa lắc. 

Thì ra, đã không hoài công leo, cái ao máu mới hồi nào đây, 


y đã lặn hụp trong đó thì nay, không biết tự hồi nào đã chìm 
mất trong bóng tối phía bên dưới. Cả những ngọn núi đầy 
kim sáng lờ mờ khủng khiếp kia, cũng đã khuất ở phía dưới 
chân của y rồi. Cứ như thế này mà leo miết lên thì không 
biết chừng chuyện ra khỏi được địa ngục không phải là 
không được 

Kandata quấn sợi tơ nhện vào cả hai tay, đã mấy năm rồi từ 
ngày sa xuống địa ngục, y không hề thốt ra nổi một lời, nay 
bỗng to tiếng cười "Được rồi, chắc được rồi ". 

Nhưng bất đồ y nhận ra, ơ kìa phía dưới sợi tơ nhện, không 
biết bao nhiêu là tội nhân cứ nối nhau, hết lòng cố leo lên 
theo y, đông như kiến. 

Thấy vậy Kandata vừa hoảng vừa lo. Y đờ người ra, miệng 
há hốc, mắt đảo quanh. 

Y nghĩ thầm, sợi tơ nhện này mong manh như thế, một mình 
y đeo không thôi cũng không biết chừng bị đứt, thế thì làm 
sao mà chịu cho nổi sức nặng của cả chừng ấy người. 

Nếu lỡ mà sợi tơ này bị đứt giữa chừng, thì toi hết công đã 
leo được đến đây, và chính y cũng sẽ rớt trở lại địa ngục. 
Không thể được. 

Nhưng ngay cả trong khoảnh khắc ấy, từ dưới ao máu tối 
mịt, hàng trăm, hàng ngàn tội nhân khác, lúc nhúc nối tiếp 
nhau bò lên, cố bám lấy sợi tơ nhện mong manh sáng, leo 
lên trên thành một hàng dài. 

Kandata liền hét to. 

- Ê bọn bây, sợi tơ nhện này của tao. Bọn bây đã xin phép ai 
mà dám leo lên đây. Xuống hết! Xuống hết! 

Chính ngay lúc đó. 


Soi to nhện cho đến giây phút ấy chẳng sao cả, bỗng đột 
nhiên đứt phựt một tiếng, ngang từ trên chỗ tên Kandata 
đang đeo. 

Và như thế, tên Kandata chẳng còn bám víu vào đâu được. 
Trong chớp mắt y rớt lộn ngược, người y cắt gió quay vòng 
như một con vụ, rớt tuột xuống trong bóng tối. 

Xin thưa sau đó, giữa bầu trời không trăng không sao, chỉ 
còn lại một sợi tơ cụt ngủn của con nhện trên Cực Lạc, lòng 
thòng óng ánh sáng, rất mong manh. 

3 

Đức Thích Ca ngự bên hồ sen trên Cực Lạc, nhìn rõ mọi 
chuyện, mãi cho đến lúc tên Kandata chìm nghỉm trong ao 
máu như một tảng đá. Đức Phật như có vẻ buồn, lại lững 
thững cất bước đi. 

Vì cái tâm không có một chút từ bi, chỉ muốn một mình 
thoát khỏi địa ngục, mà Kandata đã bị quả báo rớt trở lại địa 
ngục, dưới mắt Đức Phật, là cả một điều bi đát thảm 
thương. 

Thế nhưng, trên Cực Lạc sen trong hồ vẫn nở như không có 
chuyện gì xảy ra. 

Những đóa hoa sen trắng như ngọc, đài hoa lay nhẹ bên 
chân Phật. Từ giữa nhụy vàng ngào ngạt một hương thơm 
khó tả, ngan ngát tỏa ra khắp miền. 

Xin thưa, lúc đó trên Cực Lạc đã gần đến đúng Ngọ. 


Tokyo, Hino 1-2003 


Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 
Dich gia: Đinh Văn Phước 
Nguồn: 

Được bạn: ct.ly đưa lên 

vào ngày: 3 tháng 1 năm 2005 


